
GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 

Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
Email: vanphongtgm(5)giaophanhatinh.com 
Phone: 0865 165 167 

Sô 05/2019/TB-TGM 


Văn Hạnh, ngày 09 tháng 03 năm 2019 


THÔNG BÁO 

V/v. Tuyển sinh Khóa XVII Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê 


Kính gửi: Quý Cha, Quý cộng đoàn Dân Chúa 

và cách riêng, các ứng sinh dự thi Đại Chủng viện 


Việc tuyển sinh vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Khóa XVII tại khu vực Giáo phận 
Hà Tĩnh, Đức Giám mục Giáo phận chỉ đạo như sau: 

1. Về điều kiện đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi, thời hạn và nơi nộp hồ sơ, thời 
gian, địa điểm và hình thức tuyển sinh, các ứng sinh thực hiện theo Thông báo số 
01/19/TBTSĐCV ngày 05/3/2019 của Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê. 

2. Đối với các ứng sinh có cư sở tại Giáo phận Hà Tĩnh sẽ dự thi với tư cách là ứng sinh 
của Giáo phận Hà Tĩnh trừ khi ứng sinh có nguyện vọng khác bằng văn bản. 

3. Đối với những ứng sinh có cư sở ngoài Giáo phận Hà Tĩnh, nếu muốn dự thi với tư 
cách ứng sinh của Giáo phận Hà Tĩnh, phải làm đơn xin và gửi về Văn phòng Tòa 
Giám mục Hà Tĩnh trước ngày 01/5/2019. 


Vậy, Văn phòng Tòa giám mục thông báo để các ứng sinh được rõ. 


Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc 
lành cho tất cả chúng ta. 






